Sự đữ dội của "chủ nghĩa an toàn” và hệ lụy 


Iof2 


Kinh (ẽ 
và Iư báo 


® ñI1ine - 
CƠ QUAN CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 





~ ^oe > " > ~ ` II ` ^ 
Sự dữ dội cua “chủ nghĩa an toàn' và hệ lụy 
16:59 | 05/08/2021 
Một thay đổi trong quan điểm về nuôi dạy trẻ em có thể tạo nên ảnh hưởng khôn lường 20 năm sau. Cuốn sách “The 


coddling of the American mind” của Jonathan Haidt (Đại học New York) và Greg Lukianoff (Chủ tịch Tổ chức Quyền 
cá nhân trong Giáo dục) đã chỉ ra điều đó. 


Trong cuốn “The coddling of the American mind”, hai tác giả đã phân tích về những dòng chảy văn óa xã hội khác nhau 
hội tụ thành một hiện tượng văn hóa học đường nhạy cảm quá mức ở Mỹ này. 


In 219901919) 0) C01 
THE AMERICAN MIND 





Hai tác gia .Jonathan Haidt và Œ 'g Lukianof† đã Bnan tlch về những dò V va 





Các tác giả lập luận rằng, kể từ những năm 1980, một triết lý mới về nuôi dạy và giáo dục trẻ em đã phát triển mạnh mẽ ở 
Mỹ với cái tên “chủ nghĩa an toàn” (safeftyism), bởi vì thời điểm đó có quá nhiều sự kiện giật gân liên quan đến bắt cóc và 
xả súng trong trường học. Tác giả cho thấy bằng chứng việc cho trẻ nhỏ được “tự do” di chuyển, chơi quanh khu vực nhà 
mình (“free range” kids), đã không còn phổ biến nữa. Trẻ em chơi dưới sự giám sát của cha mẹ đã trở thành một quy 
chuẩn xã hội nghiêm ngặt và thậm chí ở một số nơi, điều này còn được đưa vào khuôn khổ pháp luật. Thoạt nghe đó có 
vẻ là một ý tưởng có ích vì giữ được an toàn cho trẻ, nhưng trên thực tế, việc không còn được tự do chơi và khám phá 
khiến trẻ giảm đi cơ hội học được cách tự giải quyết các xung đột xã hội. Theo đó, khi gặp phải những xung đột, những 
đứa trẻ ấy có xu hướng dựa trên uy quyền của người lớn để giải quyết thay cho mình. Theo thời gian, 10-15 năm sau tại 
Mỹ, một thế hệ sinh viên đại học nhạy cảm sẽ được hình thành từ sự bảo vệ con cái quá mức của cha mẹ trong quá trình 
nuôi dạy và học tập [1]. 


Các tác giả cũng cho rằng, sự xuất hiện của mạng xã hội đã tạo ra sự & 6 

căng thẳng, thậm chí trầm cảm xã hội dữ dội, ở những người trẻ tuổi. Bối cảnh đại dịch Covid-19 bất thường và 
Văn hóa thể hiện tín hiệu phẩm giá (virtue signaling), cũng như sức 
nặng từ áp lực đồng trang lứa (peer pressure) trên mạng xã hội đã tạo 
nên một thực trạng đáng ngại cho tất cả trẻ em. Những học sinh “to 
mồm và có thể có tư tưởng Cực đoan nhất, sẽ dân tiếp quản cuộc tục vào cuộc, lý giải và dự báo sớm 
tranh luận, ngâm định các chuẩn mực và quy tặc mới và ép buộc những tác động đến tương lai. 

những người khác phải chia sẻ cùng ý kiến. Văn hóa tẩy chay (cancel 

culture) cũng là một vấn đề nổi cộm. Nếu những đứa trẻ lên 5 thường s3 

gọi người lớn mỗi khi gặp vấn đề, nhiều sinh viên tại Mỹ đã tìm cách gây sức ép lên lãnh đạo nhà trường để tẩy chay 
những học giả không cùng quan điểm. 


công nghệ siêu kết nối hiện nay đang tạo 
ra nhiều hiện tượng văn hóa mới, đòi hỏi 
các nhà khoa học xã hội và nhân văn tiếp 


Tuy nhiên, cuốn “The Coddling of the American mind” không giải thích được tình trạng bạo lực xuất hiện quá đỗi dễ dàng 
trong văn hóa học đường. Tại Mỹ, trong rất nhiều cuộc biểu tình ở trường học, sinh viên nhanh chóng biến thành đám 
đông giận dữ và tấn công những người khác biệt về tư tưởng, điển hình như cuộc tấn công bạo lực vào GS. Bret 
Weinstein (the Dark Horse Podcast), GS. Charles Murray (tác giả cuốn The Bell Curve [2]) hay GS. Nicholas Christakis 
(Đại học Yale)... Điều này hoàn toàn đi ngược lại truyền thống văn hóa coi trọng tự do ngôn luận và tự do tư tưởng tại Mỹ. 
Đáng nói là hình thức văn hóa nhạy cảm, sẵn sàng với bạo lực như vậy dường như cứ lan rộng ở Mỹ, đặc biệt là trong các 
cuộc biểu tình bạo loạn xảy ra sau cái chết của George Floyd. 


Một vấn đề đáng tiếc khác, đó là cuốn sách không đề cập nhiều hơn đến thói quen sử dụng thuốc ở Mỹ. Thực tế, nhiều 
phụ huynh Mỹ phụ thuộc vào các loại thuốc để giải quyết các vấn đề tinh thân của những đứa con: tăng động giảm chú ý, 
rối loạn thiếu tập trung, căng thẳng, lo lắng... Một thế hệ thanh niên phụ thuộc vào thuốc (dù là hợp pháp), có những căng 
thẳng đồn nén là sự thật và đó là một trong số các yếu tố tạo nên hiện tượng văn hóa học đường quá nhạy cảm trên. Một 
khi nhiều người lạm dụng thuốc và mang những ức chế đồn nén, sự tương tác nhóm và cá nhân sẽ bị thay đổi: mọi xung 
đột có thể nhanh chóng leo thang và vượt ra ngoài tâm kiểm soát. Khi ở trong một nhóm, chỉ cần một vài người không 
tỉnh táo nắm quyền chỉ đạo, mọi cơ hội giải quyết xung đột trong hòa bình sẽ tiêu tan. 


Tất nhiên, việc bao bọc con cái quá mức và sự lo lắng gây ra do sử dụng mạng xã hội cũng có thể là những nguyên nhân 


https://kinhtevadubao.vn/apIcenter(@/print_ articlef&xi=18704 


8/5/2021,9:14 PM 


Sự đữ dội của "chủ nghĩa an toàn” và hệ lụy 


2of2 


dẫn đến việc lạm dụng thuốc để điều trị các vấn đề đáng ra có thể xử lý mà không cần dùng đến thuốc. 


Kết lại, cần phải nói rằng, tất cả các dòng chảy văn hóa xã hội đều tương tác với nhau: sự thay đổi trong triết lý nuôi dạy 
con cái, sự xuất hiện của phương tiện truyền thông xã hội, sự phổ biến của việc sử dụng thuốc đều có tác động liên đới 
[3]... Chúng ảnh hưởng trực tiếp lên tâm lí và hành vi của mỗi người [4]. Các lý giải mà Lukianoff và Haidt (2019) đã đưa ra 
cho thấy sức mạnh tiêm ẩn ghê gớm của những dòng chảy văn hóa (thói quen), nhất là khi ta không hiểu rõ về nó. Một 
thay đổi trong quan điểm và thực tiễn nuôi dạy trẻ em có thể tạo nên ảnh hưởng khôn lường 20 năm sau. 


Đặc trưng nổi bật của thế giới ngày nay là công nghệ đang tạo nên sự siêu kết nối, còn đại dịch Covid-19 thì tạo nên 
những bất thường chưa từng có trong đời sống loài người. Nếu các nhà khoa học xã hội và nhân văn nghiên cứu và lý giải 
sâu cách mà các giá trị văn hóa xã hội hình thành, tương tác trong thời đại mới, để đánh giá và dự báo về những diễn tiến 
đẹp cũng như tồi tệ của con người, là vô cùng quan trọng [5-8]. Mang những tri thức đó thoát khỏi “tháp ngà” là sứ mệnh 
của người làm khoa học, đồng thời có thể giúp cách nhìn về chỉ phí làm khoa học trở nên cân bằng hơn [9,10]. 


References 


1. Lukianoff, G., & Haidt, J. (2019). The coddling of the American mind: How good intentions and bad ideas are 
sefting up a generation for failure. New York: Penguin Books. 


2. Herrnstein, R. .J., & Murray, C. (2010). The bell curve: Intelligence and class structure in American life. Simon and 
Schuster. 


3. Nguyen, M.-H., Le, T.-T., Nguyen, H.-K. T., Ho, M.-T., Nguyen, H. T. T., & Vuong, Q.-H. (2021). Alice in Suicideland: 
Exploring the Suicidal Ideation Mechanism through the Sense of Connectedness and Help-Seeking Behaviors. 
International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(7). doi:10.3390/ijerph18073681 


4. Vuong, Q.-H., Bui, Q.-K., La, V-P, Vuong, T.-T., Nguyen, V.-H. T., Ho, M.-T.,... Ho, M.-T. (2018). Cultural additivity: 
behavioural insights from the interacton of Confucianism, Buddhism and Taoism in folktales. Palgrave 
Communications, 4(1), 143. doi:10.1057/s41599-018-0189-2 


5. Sapolsky, R. M. (2017). Behave: The biology of humans at our best and worst. New York: Penguin. 


6. Vuong, Q.-H., Ho, M-T., Nguyen, H.-K. T., et al. (2020). On how religions could accidentally incite lies and 
violence: folktales as a cultural transmitter. Palgrave Communications, 6(1), 82. doi:10.1057/s41599-020-0442-3 


7. Vuong, Q.-H. (2021). The semiconducting principle of monetary and environmental values exchange. 
Economics and Business Letters, 10(3), 1-9. 


8. Phạm Minh Chính và Vương Quân Hoàng. (2009). Kinh tế Việt Nam - Thăng trầm và đột phá. NXB Chính trị Quốc 
gia, Hà Nội, Việt Nam. 


9. Vuong, Q.-H. (2019). Breaking barriers in publishing demands a proactive attitude. Nature Human Behaviour, 
3(10), 1034-1034. doi:10.1038/s41562-019-0667-6 


10. Vuong, Q.-H. (2018). The (r)rational consideration of the cost of science in transition economies. Nature 
Human Behaviour, 2(1), 5-5. doi:10.1038/s41562-017-0281-4 


Hồ Mạnh Tùng, 
Viện Triết học, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu Xã hội liên ngành, Đại học Phenikaa 
Trần Đức Hưng Long, 


Ritsumeikan Asia Pacific University, Nhật Bản 


URL: https://kinhtevadubao.vn/su-du-doi-cua-chu-nghia-an-toan-va-he-luy-18704.html 


© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư 


https://kinhtevadubao.vn/apIcenter(/print_ articlef&xi=18704 


8/5/2021,9:14 PM 


